KHOẢNG LẶNG 


CAIAN 

Dạo gần đây, họ nhà Sẻ đông lên, cái 
ăn lại khó kiếm hơn trước. Qua mùa gặt, 
nhà Sẻ bị đói ăn. Sẻ lớn nom hốc hác. Sẻ 
non xơ xác, suy dinh dưỡng. Nhìn Sẻ chỉ 
thấy đầu với mỏ. Sẻ bàn nhau đi học trí 
khôn của Bói-Cá và Chim-Lợn, tìm kế 
cứu sống nhà Sẻ. 

Bói-Cá và Chim-Lợn thương lắm, 
đồng ý dạy cho trí khôn. 


Bói-Cá chân phương: 

- Thuận lẽ tự nhiên. Sinh nở đúng lúc, vừa phải thôi. Dạy bọn trẻ học bay nhảy. Rèn tính 
mắt, sắc mỏ. Luyện khỏe cánh, chắc cơ. Chịu khó kiếm ăn ở đồng và vườn xa hơn. Tập ăn các 
loại hạt và sâu cho quen. Nhất định sẽ sung túc. 

Sẻ vẫn băn khoăn. Lâu nay có chịu vất vả mà nghe ngày no ấm còn xa xôi quá. Sẻ chờ kế 
Chim-Lợn. 

Chim-Lợn nghĩ khác: 

- Kế Bói-Cá chưa khôn. Kiếm ăn thì phải tới chỗ nhiều cái ăn. Bay xa rạc cánh, mà đâu 
chắc đủ ăn. Nhìn bọn chim Sâu xem, nhảy cả ngày vẫn đói, có lớn được đâu!? 

Sẻ chột đạ: 

- Vậy phải làm sao? 

Chim-Lợn thong thả: 

- Từ đây vào xóm làng người ở gần hơn. Ở đó, thóc lúa chật kho. Ăn không hết lại phơi 
cơm nguội. Trẻ con biếng ăn, thức ăn văng vãi quanh nhà. Ấy là chưa kế hàng tuần họ mua đồ 
mới; thức ăn cũ bỏ đi. Thế thì còn lo gì cái ăn cho nhà Sẻ!? 

Sẻ nghe xong, mắt sáng lên. Trông dáng vẻ Chim-Lợn to béo, sung túc, thấy lời nói càng 
đáng tin. 

Từ đó, sớm sớm, rợp trời Sẻ bay vào làng. Hè nhà, bếp ăn, sân vườn... đều sẵn cái ăn. Lại 
phát hiện cả những đồng rác to đầy đồ ăn. Sẻ bảo nhau: 

- Ông Chim-Lợn quả là mưu trí. Từ khi vào xóm kiếm ăn đến giờ, chưa sai lời nào. 

No ấm, đàn Sẻ lớn khỏe, lông cánh mịn màng. Sẻ già nghĩ xa: 

- No rồi, phải dự trữ lâu dài. Nay chuyền hắn vào xóm, ở các ống nứa, hốc mái, khe tường... 
đề vận chuyên về kho nhanh, bớt công xây cất. 

Đàn Sẻ rời xóm chim, định cư làng người. Có của ăn - của để, về thăm xóm chim thưa dân. 

Một lần gặp Sẻ choai, Bói-Cá hỏi thăm, Sẻ bảo: 

- Lo tích cốc phòng cơ, bận lắm nên ít về thăm. 

Xong lại bay đi vội vã, ra dáng kẻ bận bịu. 

Bẵng đi, chả còn thấy bọn Sẻ về nữa. Nhớ lũ Sẻ con, Bói-Cá nhờ Cò nhanh nhẹn đi thăm 
hỏi. Cò sốt săng nhận lời, chiều về mệt lử nói: 

- Vào tít trong làng, tìm mãi không gặp nhà Sẻ nữa. Hình như là chúng chuyền làng nào 
giàu hơn rồi! 

Bói-Cá lâm bâm: 

- Lạ nhỉ, sao mà khuân đống dự trữ được. Thế xóm làng thay đổi gì không? 

Cò trả lời: 

- Đông vui lắm. Còn có quán mới, đề biển “Chim Sẻ đủ món!”... 

Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


